
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



5 cách phục hồi chấn thương trong 

Tác giả Ểế Quân Lương 

Dùng đá chườm vết thương, chú tâm vào dinh dưỡng và khởi động kỹ hơn trước khi tập luyện để cơ thế mau chóng 
hồi phục. Đó là những điều chúng ta cần làm khi mắc phải chấn thương. Hãy cùng Thể Hình Nam điểm qua 5 cách 
giúp phục hồi chấn thương trong luyện tập thể hình nhé! 



1. Dinh 
dưỡng 


5 yếu tố sau giúp chấn thương khi tập luyện mau chóng phục hồi 








Thực phấm nên tránh sử dụng lúc gặp chấn thương. Ảnh: Body Building 


Dinh dưỡng thể hìnhđược đánh giá là quan trọng hàng đầu trong các yếu tố giúp phục hồi chấn thương. Đế phục hồi 
chấn thương có thể mất từ vài tuần hay vài tháng, song bạn có thể rút ngắn thời gian đáng kể nhờ chế độ dinh dưỡng 
đúng và lối sống lành mạnh. 

Phục hồi cơ thế phụ thuộc vào nguồn cung cấp máu. Nguồn máu tốt sẽ cung cấp chất dinh dưỡng, oxy cho các vết 
thương mau lành. Một số thực phẩm kháng viêm hiệu quả nên tăng cường trong chế độ ăn như món ăn giàu omega- 
3, uống nước trái cây, rau củ hữu cơ vì chúng chứa nhiều enzym, vitamin thúc đấy phục hồi vết thương. Tỏi, củ cải, 
củ cải đường và gừng được khuyến khích do có tác dụng kháng viêm hiệu quả. Tránh đồ chiên xào, tinh bột trắng, cà 
tím, khoai tây, cà chua... vì gây viêm. 

2. Biết phân biệt đau tập luyện và chấn Nếu đau trong quá trình tập luyện sau chấn 

thương thương hãy ngừng lại và đánh giá các triệu 

chứng xem mức độ nghiêm trọng thay vì 

tiếp tục gắng sức tập luyện. Nếu cơn đau không dịu đi, nên gặp bác sĩ. Tất cả chúng ta đều muốn nhanh hồi phục và 
tiếp tục tập luyện, tuy nhiên khi đã chấn thương thì cần chữa trị cho đến nơi. Nếu tiếp tục tập luyện có thể làm chấn 
thương thêm nặng. Hãy chữa lành hoàn toàn trước khi tập luyện lại. 


Xem thêm: 6 lưu ý khi tập thể hình để tránh chấn thương 



Đây là cách phổ biến để điều trị chấn thương cấp tính như sưng phù. Dùng đá giúp ít sưng phù và giảm đau ngắn hạn 
do ngăn lưu lượng máu đến vùng bị thương. Chườm đá khoảng 1 5 phút trên vùng chấn thương. 



Tuyệt đối không dùng nhiệt trên vùng chấn thương cấp tính. Nhiệt làm tăng tốc độ giãn nở mạch máu, tăng lưu 
lượng máu đến vết thương khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Biện pháp thoa dầu nóng lên vết sưng nên tránh. 
Hầu hết vết thương sưng tấy được phục hồi theo phương pháp này, tuy nhiên bạn nên đi khám nếu như 3-4 tuần 
vẫn còn đau nhức, cảm thấy ngứa ran hoặc tê dại vùng chấn thương, chỗ đau âm ỉ hay đau phần khớp xương. 


4. Tập tạ nhẹ và ít hiệp Giải pháp này tối ưu cho cơ thể vừa trải qua chấn thương có thể phục hồi 
hơn tốt. Các bài tập sẽ kích hoạt vùng bị thương, thúc đấy quá trình chữa lành 


Lưu ý cần tập chậm rãi, tập trung và cảm nhận mức chịu đựng của cơ bắp để không làm vết thương thêm trầm 
trọng. 


Thói quen của nhiều người là đi thẳng từ ngoài vào phòng tập và thực hiện bài tập không cần bước làm nóng cơ thể 
hay khởi động. Nếu bạn thực hiện bài tập khi hệ cơ xương khớp chưa được làm nóng có thể khiến cơ thể chấn 
thương. Khởi động kỹ tăng cường sức chịu đựng cho cơ thể, thúc đấy lưu thông máu giúp bạn thực hiện bài tập dẻo 
dai hơn. 

Xem thêm: 

• Bí quyết để có thể hình đẹp - xả cơ và Siết cơ hiệu quả 

• Tăng cơ bắp bằng trái cây tại sao không ? 

• 5 lưu ý giúp tránh chấn thương khi tập thể hình 


bằng các chuyến động. 


5. Khỏi động kỹ 



í 


Thích 4*íní "Uke" / ,r 5lnarV 



©PIN 


I T 


G + c I R L c E 



1 


THỄ HIN HNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 


Có thể bạn thích 



39 động tác thể hình tập cơ mông să... 




Bài sau 

1 0 bài tập thể hình giúp đầu gối tăng sức mạnh và dẻo dai 


> 


Bài trước 

5 động tác thế hình cùng Barbell cơ bản cho toàn thân 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 +1 Recommend this on Google 




1 nhận xét 


Google+ 



Thêm nhận xét 


Nhận xét hàng đầu V 




Quân Lương qua Google+ 6 giờ trước - Được chia sẻ công khai 

5 cách phục hồi chấn thương trong tập luyện thể hình 

Dùng đá chườm vết thương, chú tâm vào dinh dưỡng và khởi động kỹ hơn trước khi tập 
luyện để cơ thể mau chóng hồi phục. Đó là những điều chúng ta cần làm khi mắc phải 
chấn thương. Hãy cùng Thể Hình Nam điểm qua 5 cách giúp phục hồi chấn thương 
trong luyện tậ... 


*n • T rả lời 


Bạn tìm gì hôm nay... 




Trò chơi thể hình vui nhộn 

Hãy cùng Thể Hình Nam rèn luyện cho anh chàng này nhé!... 


XEM NHIÊU NHẤT 







Bài tập mông cho nam hiệu quả chỉ với 8 phút 





4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 





1 5 bài tập kết hợp cho lưng xô săn chắc 



Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



Bí quyết để có thể hình đẹp - xả cơ và Siết cơ hiệu quả 



14 Bài tập bụng buổi sáng cùng Niv Zinder 







Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP BẬI TẬP BÀI TẬP ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP PLANK 

CHÂN CỔ TRƯỚC LƯNG NGỰC 


BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TẬP BÀỊ TẬP TỐNG BÀI TẬP VAI DỊNH DƯỠNG THỂ ĐỘNG TÁC PLANK ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC LỊCH TẬP THỂ 

TAY HỢP HÌNH YỎGA HÌNH 


NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THỂ 
HÌNH 


TẬP THỂ HÌNH TẠI V[DEO THỂ 

NHÀ HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• Câu chuyện giảm cân của bà mẹ 3 năm 2 con Thùy Linh 

Câu chuyện giảm cân chắc hẳn là câu chuyện mà nhiều mẹ bỉm sữa quan tâm. Mẹ sau sinh... 

• 7 Hoạt chất trị mụn hiệu quả cho từng loại da 

Da mụn luôn là nỗi lo của mọi cô gái, dù cho bạn thuộc loại da gì thì với... 

• 1 0 bài tập cơ bụng 6 múi hiệu quả cho nam và nữ không dụng cụ gym 

Mùa hè đang gõ cửa và đã tới lúc bạn nam và nữ chuẩn bị ngay những chiếc quần... 

• Cấm nang 6 bước trang điểm cho làn da mụn bạn gái cần lưu ý ngay 

Làn da mụn khiến bạn thiếu tự tin đặc biệt trong những dịp quan trọng tụ họp bạn bè... 

• 1 1 thực phẩm giúp bố sung collagen cho làn da 

Khi ta còn trẻ, lượng collagen trong cơ thể rất nhiều, tuy nhiên càng lớn tuổi, khả năng tích... 


THỂ HÌNH 







ÂM NHẠC - "MÓN ĂN" KHÔNG THẾ THIẾU CHO NGƯỜI TẬP THẾ HÌNH 


Co glc T Tim kiêm Tuy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 



THÀNH PHẦN CỦA TRỨNG GÀ VỊT VÀ ẢNH HƯỞNG sức KHỎE NGƯỜI TẬP THẾ HÌNH 
31 .03.201 6 - 0 Comments 

Thành phần dinh dưỡng của trứng gà, vịt. Loại protein tự nhiên tốt nhất, rẻ nhất, tiện nhất nhưng có vấn đề... 



Ị 6 BÀI TẬP ĐÊ ĐƯỢC Cơ BỤNG NHƯ HUYỀN THOẠI LÝ TIẾU LONG 
I 1 8.02.201 6 - Comments Disabled 

Huyền thoại Lý Tiểu Long, là một người Mỹ gốc Hoa, một diễn viên võ thuật nổi tiếng trong nền điện ảnh Mỹ... 


6 THỰC PHẨM LOW CARB Bổ SUNG MỠ 
1 2.02.201 6 - Comments Disabled 

Những lỗi co bản thường mắc phải của nhiều người khi theo một phưong pháp low carb là hoặc ăn quá ít mõ hoặc... 


Bài mới 



10 BÀI TẬP THỂ HÌNH GIÚP ĐẦU GỐI TĂNG SỨC Mạnh và dẻo dai 


L 


Đầu gối là khớp xương vô cùng quan trọng và nếu như bạn “bỏ rơi”... 

^ 5 CÁCH PHỤC HỎI CHẤN THƯƠNG TRONG TẬP LUYỆN THỂ HÌNH 



Dùng đá chườm vết thương, chú tâm vào dinh dưỡng và khởi động kỹ hơn... 

3 5 động tác thể hình cùng barbell Cơ bản cho toàn thân 


Barbell là một trong những dụng cụ quá quen thuộc trong phòng tập... 


Bài yêu thích 







E l ĐIẾM QUA 1 0 SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI BẠN ĐI TẬP THỂ HÌNH 
04.04.201 6 - 0 Comments 

Hiện nay Thể Hình Nam nhận được một số câu hỏi của các bạn đang thắc mắc về thể hình. Đa số các câu hỏi đều... 

6 LƯU Ý KHI TẬP THỂ HÌNH TRÁNH BỊ CHẤN THƯƠNG 

31 .12.201 5 - Comments Disabled 

Những điều cần lưu ý cho người mới bắt đầu tập thể hình để có kết quả tốt và tránh chấn thương ngoài ý... 

cịr POVVER CLEAN - BÀI TẬP POVVER CLEAN 

1 0.02.201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Povver Clean. Học kỹ thuật đúng cho bài tập povver clean này qua... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 



